
— DANH MỤC 0 íỉ 9 s TÌM KIẾM THÔNG TIN Q 


Trang Chủ > Kiến thức thể hình > dụng cụ thể hình 

4 lưu ý khi sử dụng đai lưng tập Gym 

<SHARE: 


p° 

Đai lưng tập gym thường dùng khi tập nặng với các bài như 
Deadlitt, Squat. Sản phẩm hỗ trự cho các bạn muốn thử thách /\ 
bản thân với mức tạ lớn hơn. 

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 



open in brovvser PRO version 


pdfcrowd.com 








Nẽu bài viẽt hay thì bạn 
hãy Like và Share nhé! 


> 4 dụng cụ tập Gym đắt nhất thế giới 

> Video hướng dẫn tập cơ bụng 6 múi với ghế văn phòng 

> Bao tay - dụng cụ càn thiết cho người tập thể hình 


Share 


{' 


Nếu bạn là tuýp người luôn muốn thử thách bản thân với mức tạ lớn hơn sau mỗi một khoảng thời gian luyện 
tập, bạn hẳn đã rất quen thuộc với việc sử dụng đai lưng tập gym. Ngược lại, nếu bạn chưa từng sử dụng loại 
đai này, bài này cũng rất hữu ích nếu như một ngày bạn bỗng dưng muốn thử. 










Đai lưng tập Gym là loại đai được quẫn quanh bụng để bảo vệ cột sống trong các bài yêu càu tư thế ngồi, 
đứng hoặc gập người nâng tạ. Đai lưng tập Gym càn phải bền, thoải mái và dễ chịu khi sử dụng. 

Là sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho bài tập liên quan đến lưng & cột sống , đặc biệt nó sẽ giúp bảo vệ lưng, cột 
sống khi thực hiện nâng tạ. Mặc dù đã có nhiều bài viết phê phán việc sử dụng đai lưng tập Gym sẽ khiến cho 
cột sống trở nên phụ thuộc và sẽ không thực sự khỏe mạnh. Điều đó chỉ xảy ra khi người tập quá lạm dụng đai 
lưng tập Gym. Hãy sử dụng 4 gợi ý sau đây để trở thành người luyện tập thông minh: 


1 . Khỉ nào thì nên đeo đaì lưng tập Gym 








Đai lưng Go-fit - Ảnh : shop.khoedep.vn 


Đai lưng hỗ trợ tập Gym thường được dùng khi tập nặng với các bài phức hợp như Deadlitt, Sguat, đứng hoặc 
ngồi đẫy tạ gua đàu, thậm chí là các bài đứng nhún vai, xách tạ 2 bên... Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy không 
yên tâm với mức tạ mà bạn đang luyện tập hoặc dự định tăng. T rong trường hợp nâng mức tạ, bạn có thể bắt 
đãu đeo đai lưng từ hiệp trước đó. 


r "1 

Các bạn hãy đặt mua ngay đai lưng hỗ trợ tập GYM tại wp.KhoeDep.vn - Cam kết về chất lượng và 
đảm bảo chính hãng 1 00% - Xem chi tiết: Đai lưng tập Gym 

m , 1 - - - - - - - I 


2. Hỉểu rõ nguyên tắc hoạt động của đai lưng hỗ trợ 



open in brovvser PRO version 


pdfcrowd.com 




Bản thân đai lưng tập gym không có chức năng nâng đỡ và bảo vệ cột sống. Chúng phải được kết hợp với kỹ 
thuật thở đúng để thực sự phát huy tác dụng. 

• Trong nhịp hít vào, thay vì hít vào lồng ngực, bạn càn hít sâu và đấy hơi xuống bụng khiến thể tích 
bụng tăng lên. Đai lưng hỗ trợ sẽ ngăn cản điều này khiến cho áp suất quanh vùng bụng tăng lên, 
giữ cho cột sống được vững chắc hơn. 

• Thở ra thật chậm để giữ áp suất giảm từ từ 


Vì vậy, cãn thường xuyên luyện tập kỹ thuật thở này để trở thành một phản xạ mỗi khi sử dụng đai hỗ trợ. 

3. Đeo đai chặt thê nào là đủ 

Nếu đeo đai lưng tập gym chặt quá, bạn sẽ khó thực hiện bài tập nhưng nếu đeo lỏng quá thì sẽ mất tác dụng 
hỗ trự. Độ chặt lý tưởng thường là bạn có thể nhét được bàn tay của mình vào giữa bụng và đai đeo. 

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 


open in brovvser PRO version 


pdfcrowd.com 







Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 


open in brovvser PRO version 


pdfcrowd.com 




4. Đeo đai lưng tập gym vào vị trí nào là đúng 

Nguyên tắc chung rất đơn giản: "Bạn phải cảm thấy thoải mái và không bị cản trở khi luyện tập". Phàn mép 
dưới của đai lưng không cản trở chuyển động của hông (trong các bài gập người). Phàn mép trên của đai lưng 
không ép vào xương sườn. Bạn có thể phải căn chỉnh một chút tùy thuộc vào dạng bài mà mình định thực 
hiện. 


^ NHÃN: 


dụng cụ thể hình 


Kiến thức thể hình 


236 


Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 


open in brovvser PRO version 


pdfcrowd.com 








<SHARE: 


http://www.thehinhnam.com/2016/07/4-luu-y-khi-su-dung-dai-lung-tap-gym.html 


CÓ THẾ BẠN QUAN TÂM 





tí* COMMENTS GOOGLE+ FACEBOOK:0 


KhoeDep Youtube Channel 

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 


open in brovvser PRO version 


pdfcrowd.com 






KHOẸ _ 

ĐỆEÍ □ 


KhoeDep.vn - Sức Khỏe & Làm Đẹp 


YouTube 


1K 


BÀI MỚI NHẤT 


TẤT TẦN TẬT về TĂNG CÂN 






J5 NHẠC THỂ HÌNH J5 


<9> XEM NHIỀU NHẤT 


open in brovvser PRO version 


Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 



Xem tãt cả > 


pdfcrowd.com 






8 bài tập cơ bản tại phòng Gym giúp cơ 
ngực nở phòng 


SẢN PHẨM 


open in brovvser PRO version 


Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 


Bộ ảnh chứng minh sức mạnh thân kỳ 
của việc tập gym 


> 




pdfcrowd.com 






Xem tãt cả 


open in brovvser PRO version 


Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 


itan 



pdfcrowd.com 









KhỏeĐẹp.vn 


• Thực đơn cho cơ bụng 6 múi tốt nhất cho người tập thể hình 

Thân hình săn chắc với cơ bụng múi nào ra múi đó luôn là giấc mơ mà tãt cả... 

• Hướng dẫn cách trị mụn ẩn dưới da bằng mướp đắng cực hiệu quả 

Bạn đang gặp vãn đề về mụn nhưng không biết làm thế nào để chữa dứt điểm? Bạn đã . . . 

• Cẩm nang 1 2 bài tập Yoga giảm mỡ đùi và bụng hiệu quả nhanh 

Tãt cả các chị em phụ nữ đều muốn có đôi chân thon gọn và vùng eo săn chắc,... 

• 1 1 lí do bạn nên sử dụng kem chống nắng ngay hôm nay 

Bạn được khuyên nên sử dụng kem chống nắng hàng ngày, tuy nhiên bạn đã biết lí do tại... 

• Bài tập mông #33 Straight Leg Cross Raises Right tăng vòng 3 đẹp 

Bạn có muốn vòng 3 căng tròn quyến rũ như các người mẫu trình diễn thời trang của thương . . . 

Aj. HERDLINES EY 
ũ F E E DB Ụ R NE R 


o XEM NHIỀU TRONG TUẦN 

Phát hiện mới giúp nam giới tăng cơ tối đa khi tập thể hình 

> 

Top 1 2 bài tập cơ bụng hiệu quả bạn nên thử 

> 

8 bài tập cơ bản tại phòng Gym giúp cơ ngực nở phồng 

> 


Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 


open in brovvser PRO version 


pdfcrowd.com 




Bộ ảnh chứng minh sức mạnh thần kỳ của việc tập gym 


5 động tác "xưa như trái đất" nhưng xây dựng cơ ngực vạm vỡ hữu hiệu 


THEO DÕI FANPAGE 








© 201 6 Thể Hình Nam I Chia sẻ kiến thức thể hình tốt nhất cho mọi người 
All rights reserved. 

Trang chủ Hỏi đáp thể hình 

Sitemap Liên hệ 



Subscribe Nevvsletter 


Email address... 


Submit 


open in brovvser PRO version 


Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 









